AI Capone 


Khuyết Danh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 1 


l Không từ một thủ đoạn nào để kiếm lời, AI 
Capone có thể thuê người thanh toán đối thủ 
kinh doanh hoặc chính bản thân hắn ra tay, theo 
những cách dã man nhất. Điều ngạc nhiên là 

luật pháp tưởng như rất nghiêm của nước Mỹ lại không làm 

gì được hắn - tên giang hồ vẫy vùng ở New York trong suốt 
một thời gian dài. 

Có rất nhiều chi tiết không chính xác về cuộc đời của AI 
Capone trong các phim, truyện, bài báo nói về hắn, trong đó 
có tin rằng tên tội phạm nguy hiểm này sinh tại Italy. Thực 
tế, “ngôi sao” của làng tội phạm quốc tế là sản phẩm thuần 
túy của nước Mỹ, nơi hắn sinh ra. 

Rất nhiều người Ý di cư tới Mỹ trước khi Thế chiến II kịp động 
đến họ. Phân lớn họ là nông dân, không có khả năng tìm 
được việc làm tốt tại quốc gia Địa Trung Hải. Khi tới Mỹ, họ 
làm công nhân để kiếm sống vì không biết tiếng Anh và 
không có nghề nghiệp rõ ràng. Nhưng đó không phải là 
trường hợp của gia đình Capone. 

Cha của AI Capone - Gabriele Capone - là một người lương 
thiện. Năm 30 tuổi, Gabriele làm nghề buôn bán lặt vặt ở 
Castellmarre di Stabia, một ngôi làng phía nam Naples. Hơn 
những người cùng thời, anh biết viết và đọc thành thạo tiếng 
Italy. Năm 1894, Gabriele trở thành một trong số 43.000 


người Ý vượt đại dương sang miền đất mới châu Mỹ. Cùng đi 
với Gabriele là cô vợ đang mang bầu Teresina, 27 tuổi, và 
hai cậu con trai, cậu cả Vicenzo 2 tuổi và đứa út Raffaele 
còn chưa thôi nôi. Không giống như những người Ý nhập cư 
khác, gia đình này không hề có nợ nần tài chính khi tới Mỹ. 
Gia đình Capone đến định cư tại Brooklyn, gần một doanh 
trại hải quân. Căn hộ số 95 đường Navy của họ không đồ 
đạc, không nước nóng, và cũng không có toilet trong nhà. 
khu vực này rất ồn ào vì các lính thủy thường ra ngoài vui 
chơi và uống đến say mèm. Quả là khởi đầu đầy khó khăn 
trong một thế giới mới với gia đình Capone. 

Vì biết đọc và viết, người chủ gia đình Capone kiếm được 
công việc trong một cửa hàng tạp phẩm. Sau khi tích trữ đủ 
tiền, ông mở cửa hàng riêng. Cô vợ Teresina, đang mang 
bầu và phải nuôi con nhỏ, cũng cố gắng may vá kiếm thêm. 
Cuộc sống cứ như vậy rồi đứa con thứ ba của họ, Salvatore, 
ra khỏi bụng mẹ. 4 năm sau, ngày 17/1/1899, trùm gangster 
Alphonse cất tiếng khóc chào đời. 

Làm thế nào mà hai con người lương thiện như vậy lại có thể 
sinh ra một đứa con sau này “nổi danh” trong làng tội phạm 
thế giới? Phải chăng họ đã đánh đập nó khi nó còn bé? Để 
nó thiếu thốn về vật chất trong quãng thời gian thơ ấu? Hay 
đứa bé đã sớm lang thang ngoài đường phố với bọn ăn cắp 
và tội phạm? 

Câu trả lời duy nhất cho tất cả các câu hỏi ấy là: Không. 

Gia đình Capone là một gia đình đầm ấm, luôn gìn giữ 
những giá trị truyền thống của các dân tộc sống ven bờ Địa 
Trung Hải. Tác giả Laurence Bergreen, trong cuốn sách 


Capone: Con người và thời đại, viết rằng trong gia đình 
Capone, người mẹ không hề bày tỏ ý kiến, để người cha 
dành toàn bộ ảnh hưởng của mình tới các con. Người cha đó 
sống rất khiêm tốn, đặc biệt là ít khi đánh con. Ông thường 
dùng lời lẽ nhẹ nhàng để dạy bảo chúng theo cách truyền 
thống. 

Không có chút gợn nào trong gia đình Capone có thể khiến 
Alphonse trở thành trùm tội phạm như sau này. Trong gia 
đình hắn, cha mẹ và con cái rất gắn bó với nhau. Tất cả là 
những người sống tuân thủ theo pháp luật, một gia đình 
Italy bình thường như bao gia đình khác. 

Tháng 5/1906, Gabriele trở thành công dân Mỹ, và cả gia 
đình theo đó đổi sang tên Mỹ, riêng Alphonse trở thành AI 
Capone. 

Sau khi AI chào đời, gia đình họ chuyển tới một khu phố 
sung túc hơn nơi ở cũ của họ, ngay phía trên cửa hàng của 
Gabrieleông ở số 69 đại lộ Park tại Brooklyn. Cư dân quanh 
đó thuộc về nhiều quốc tịch khác nhau - Đức, Thuy Sĩ, Trung 
Quốc... Việc giao tiếp với những người thuộc chủng tộc khác 
làm cho AI ngày càng gắn chặt với cộng đồng người Italy. Và 
đó chính là khởi nguồn cho những hoạt động tội phạm của 
hắn sau này. 

Nhà thờ St-Micheal nằm ngay tại góc đường gần khu nhà 
của gia đình Capone. Cha xứ của nhà thờ Garofalo làm lễ 
rửa tội cho AI khi hắn mới được vài tháng tuổi. Không khí 
của khu vực này sau đó đã được nhà văn John Kobler miêu 
tả trong cuốn Cuộc sống và thế giới của AI Capone: “Cho 
đến khi được 10 tuổi, AI có cuộc sống khá vất vả nhưng ổn 


định và không nhiều trắc trở. Đám trẻ con làm khu phố luôn 
sôi động, vì chúng chơi bóng, chạy tránh xe cộ trên đường, 
cãi vã và đánh nhau trong lúc đợi mẹ đi chợ về. Những cửa 
hàng bán hoa quả và rau tạo thành mùi đặc trưng cho cả 
khu phố. Những chiếc thang lên tầng hai ở phía trước mỗi 
căn nhà rung lên bần bật mỗi khi xe lửa chạy qua đại lộ 
Myrthe gần đó”. 

Năm 1904, khi được 5 tuổi, AI vào học tại trường phổ thông 
số 7 đường Adams. Viễn cảnh học tập cao hơn với những 
cậu bé như AI là rất mờ nhạt, vì hệ thống giáo dục của Mỹ 
lúc đó rất phân biệt đối xử với dân mới nhập cư. Thày cô 
giáo chẳng hề ủng hộ hay khuyến khích học sinh học tập 
nghiêm túc. Thêm vào đó, cha mẹ chỉ chăm chăm đợi lúc 
con cái đủ tuổi là hối thúc chúng bỏ học về nhà giúp họ 
kiếm sống hàng ngày. Với một cậu bé hiếu động như AI 
Capone, trường phổ thông là một nơi khắc nghiệt mà bạo 
lực là cách duy nhất để vươn lên. AI học rất khá cho tới năm 
lớp 6, và bắt đầu con đường đi xuống của mình. 14 tuổi, hắn 
bắt đầu bị lôi vào những vụ đánh nhau triền miên. Rồi AI bỏ 
học và không bao giờ quay trở lại trường nữa. 

Cùng thời gian đó, gia đình Capone chuyển tới sống tại số 
21 quảng trường Garfield. Sự thay đổi này khiến hắn gặp 
cặp vợ chồng tội phạm Johnny Torrio và Mae, những người 
ảnh hưởng đến cuộc đời hắn sau này. 

Ở một góc phố gần nơi gia đình Capone sống, có trụ sở của 
một tổ chức tội phạm ở khu bờ biển phía đông, đứng đầu là 
Johnny Torrio. Tên tội phạm kiểu mới này đi tiên phong trong 
việc thành lập các tổ chức tội phạm thương nghiệp hiện đại 


sau này. Tài tổ chức và điều hành của Torrio giúp hắn có một 
bộ máy hoạt động hiệu quả và nhanh gọn. Mọi “doanh 
nghiệp” hắn dựng lên đều phát đạt. Capone tìm thấy ở 
Torrio một người thày luôn tận tình giúp đỡ hắn. 

Là kẻ có vóc dáng nhỏ nhắn, từ rất sớm Torrio đã hiểu rằng 
trong thế giới tội phạm, để sống sót cần phải biết suy nghĩ, 
có khả năng lãnh đạo và biết cách thành lập liên minh. Với 
vẻ bề ngoài của một quý ông, Torrio biết cách che giấu việc 
điều hành các nhà thổ của mình 

Torrio sớm trở thành một hình mẫu cho đám thanh niên trẻ 
tuổi trong khu phố. Capone, noi gương bạn bè, đã tìm cách 
làm quen với Torrio. Theo thời gian, tên tội phạm già đời này 
bắt đầu thấy tin tưởng AI và giao cho hắn ngày càng nhiều 
trọng trách trong các hoạt động phi pháp. Cùng lúc, AI học 
tập phương thức làm ăn của Torrio và bộ hạ của hắn. Một 
trong những bài học lớn nhất hắn truyền lại cho AI là phải 
biết sống và phân biệt rõ ràng giữa nghề nghiệp và cuộc 
sống cá nhân. Bề ngoài phải lịch lãm, có giáo dục, trong khi 
vẫn ngầm tiến hành các hoạt động tội phạm. Bản năng đó 
của Torrio đã được AI Capone học như "nuốt" lấy từng lời. 
Đến năm 1909, Torrio tới Chicago làm ăn thì Capone chia 
tay với người thày đầu đời của mình. 

Đám trẻ tại Brooklyn chơi với nhau theo từng nhóm theo 
chủng tộc. Chúng không phải là những nhóm tội phạm bạo 
lực mà là những nhóm trẻ tuổi hay tụ họp đơn giản vì chúng 
hợp nhau. Capone lại là một trường hợp khác. Hắn rất lỳ lợm 
và tích cực tham gia vào hàng loạt băng nhóm tội phạm tại 
Brooklyn. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 2 


° Có quan hệ với Johnny Torrio và những băng tội 
phạm khác, nhưng cho tới lúc ấy, chưa hề có lý 
do nào khiến AI Capone trở thành kẻ tội phạm 
như sau này. Ngày ngày hắn vẫn làm việc để 

kiếm tiền giúp gia đình, đúng như những gì mà cha mẹ 
mong muốn khi hắn rời trường phổ thông. 

Dưới bàn tay của người chủ Gabriele, gia đình Capone càng 
ngày càng làm ăn khấm khá. Ông đã kiếm được một cửa 
hàng cho riêng mình, và họ có thêm 2 thành viên mới, một 
trai một gái. 

Trong suốt 6 năm liền, AI Capone làm những công việc vô 
cùng nhàm chán với một cậu thanh niên. Đầu tiên là công 
nhân trong xưởng sản xuất đạn, sau đó là thợ cắt giấy trong 
một nhà máy. Hắn luôn làm việc tốt, rất có ý thức và chan 
hoà với mọi người. Hắn không bao giờ động tới súng đạn và 
thường về nhà ngay sau giờ làm. Hắn là người dễ thương, có 
giọng nói ấm áp và khiêu vũ khá giỏi. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Torrio đã ngấm khá sâu vào đầu 
óc của AI và hắn phát triển "khả năng" của mình lên nữa sau 
khi gặp một tên trùm tội phạm khét tiếng khác. 

Frankie Yale, có tên thật là Francesco loele, rất được giới 
giang hồ nể sợ. Trái ngược với phong cách hoà bình và 
“đáng kính” của Johnny Torrio, Yale sống bằng bạo lực và sự 


hận thù. Hắn mở quán bar Harvard ở đảo Coney, và tuyển AI 
Capone vào làm tại đó theo lời khuyên của Torrio. Lúc đó AI 
mới 18 tuổi. 

Capone làm rất nhiều việc tại quán rượu: người phục vụ 
quầy, bảo vệ, và phục vụ bàn. Trong năm đầu tiên, hắn trở 
thành người tin cậy của ông chủ và những khách hàng quen 
thuộc. Nhưng một sự cố xảy ra khi hắn phục vụ một đôi nam 
nữ. Người phụ nữ rất trẻ đẹp và Capone không làm sao kìm 
lại được. Hắn lại gần cô và nói: “Thưa bà, bà có cặp mông 
rất đẹp và tôi xin có lời ngợi khen bà”. 

Người đàn ông đi cùng là anh trai cô gái, tên Frank Gallucio. 
Không nói nửa lời, anh ta bật dậy, đập thẳng vào mặt tên 
hầu bàn hỗn xược vừa xúc phạm em gái mình. Capone nổi 
điên lao vào. Cùng lúc Gallucio rút trong người ra con dao 
găm loại nhỏ, đâm Capone 3 nhát vào mặt trước khi kéo em 
gái mình thoát nhanh khỏi quán. Vụ đổ máu diễn ra rất 
nhanh, nhưng những vết sẹo trên mặt AI Capone thì ám ảnh 
hắn tới tận cuối cuộc đời. 

Vụ gây sự của Capone không gây ra nhiều xáo động trong 
cộng đồng dân cư tại đây. Gallucio tới gặp Lucky Luciano để 
dàn xếp và tên này thì tới gặp Frankie Yale. Ông trùm ra tay 
lập lại “công lý”: Capone đã phải xin lỗi Gallucio. 

Yale dạy cho Capone hiểu, phải sử dụng bạo lực như thế nào 
nếu muốn thành công trong công việc làm ăn. Yale chuyên 
dùng bạo lực, và công việc của hắn là tống tiền, cho vay 
nặng lãi, và nhận tiền “bảo vệ” cho các doanh nghiệp tại địa 
phương nơi có trụ sở của hắn. Yale cần có những cánh tay 
đắc lực giúp đỡ mình trong công việc làm ăn kinh doanh, 


những kẻ không chỉ biết làm người khác đổ máu mà còn 
phải biết giết người. 

Yale không phải là người duy nhất gây ảnh hưởng tới sự 
“thành đạt” của Capone. 19 tuổi, AI gặp một cô gái người 
Ireland tên Mae Coughilin, thuộc tầng lớp trung lưu. AI đã 
cưới cô gái hơn mình 2 tuổi này sau khi đứa con thứ nhất 
của họ ra đời năm 1918. Sonny, tên gọi tắt của đứa bé, 
mang trong mình mầm bệnh giang mai lây từ người cha. 

Giờ đây, AI Capone có cả một gia đình để mà lo lắng. Hắn 
quyết định tập trung vào những nghề nghiệp nghiêm túc. 
Rời bỏ Frankie Yale, AI tới Baltimore hành nghề kế toán cho 
một công ty xây dựng của Peter Aiello. Với sự tự tin, thông 
minh và ăn mặc rất đàng hoàng, hắn có một cuộc sống 
không đến nỗi nào. 

Nhưng cuộc sống của AI càng thay đổi hẳn khi cha hắn qua 
đời ở tuổi 55, vào giữa tháng 12/1920 vì bệnh tim. Nhận 
thấy nghề kế toán không thể giúp mình giàu lên nhanh 
chóng được, AI liên hệ trở lại với Johnny Torrio. Đó là vào thời 
điểm Torrio triển khai kế hoạch xây dựng một vương quốc 
tội phạm của riêng mình, vốn được thai nghén trước đó vài 
năm. Bản thân việc Torrio rời bỏ những đường phố nóng 
bỏng của khu Brooklyn để tới Chicago cũng nhằm mục đích 
đó. Thời gian này, Chicago tràn ngập các ổ cờ bạc, nhà thổ 
và các quán bán rượu lậu. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 3 


lz¿ Chicago thời ấy là mảnh đất hứa cho những 
"doanh nghiệp" của các tổ chức tội phạm. Nơi 
rượu chảy như suối này đáp ứng yêu cầu của tất 
cả những kẻ thừa tiền. Các vụ bạo lực và hành 
hung xảy ra hầu như hàng ngày. Chicago luôn là nơi nguy 
hiểm cho những người hiền lành và tử tế. 
Nạn tham nhũng truyền thống tạo một không khí thuận lợi 
cho bọn tội phạm và các hoạt động kinh doanh bẩn thỉu của 
chúng. Chicago dường như song sinh với sự giàu có và lộn 
xôn. Kể từ khi AI Capone tới đây vào năm 1920, kinh doanh 
mại dâm phát triển, trở thành một phần chính trong hoạt 
động của các tổ chức tội phạm. Thống lĩnh trong "ngành 
hàng" này là vợ chồng “Jim lớn” Colosimo, và đồng sự của 
hắn là Victoria Moresco, một chủ tiệm café rất thành công. 
Hằng tháng, cặp vợ chồng này có thể kiếm được tới 50.000 
USD. 
“lim lớn” là sản phẩm hoàn hảo của Chicago: đẹp trai, hào 
phóng, ăn mặc cầu kỳ và vô cùng huênh hoang, đeo hai 
chiếc nhẫn kim cương lớn ở tay và thắt lưng. Hắn là chủ nhà 
hàng Colosimo - một hộp đêm lớn và nổi tiếng nhất thành 
phố. Sự giàu có khiến cho không có ai trong giới thượng lưu 
quan tâm tới những hoạt động phi pháp của hắn. 
Trong khi vương quốc của mình cứ lớn dần lên, Jim kêu gọi 


Johnny Torrio đến giúp hắn. Đó là một quyết định khôn 
ngoan vì Torrio có biệt tài quản lý các hoạt động làm ăn phi 
pháp mà không làm cho người khác chú ý. Hắn làm ăn 
“nghiêm túc” và không hề dính líu vào các cuộc phiêu lưu 
liên quan tới bạo lực giữa các băng đảng. Trái ngược với Jim, 
Torrio không hề uống rượu, không hút thuốc, chửi thề và rất 
chung thủy với vợ mình là Ann. 

Nhưng rồi "Jim lớn" xuống dốc khi hắn phải lòng một nữ ca sĩ 
xinh đẹp tên Victoria. Hắn ly dị vợ rồi cưới cô này ngay sau 
đó. Tin tức về sự điên rồ của Colosimo bay tới Frankie Yale 
tại Brooklyn. Tên trùm này lợi dụng luôn thời cơ để dành lấy 
vương quốc của Jim. Ngày 11/5/1920, Yale ám sát Jim trong 
hộp đêm Colosimo. 

Có rất nhiều quan chức cấp cao tới dự đám tang Jim: 3 quan 
tòa, 1 nghị sĩ quốc hội, 1 trợ lý chưởng lý của bang và 9 nghị 
viên hội đồng thành phố có mặt trong đám tang của hắn. 
Cảnh sát bắt được hung thủ tại New York. Tuy nhiên, người 
làm chứng duy nhất trong vụ này lại từ chối ra tòa để buộc 
tội Franckie Yale. Song với Frankie, dù thoát tội, y cũng 
không thể giành được vương quốc của Jim. Bởi lúc đó, Torrio 
đã lộ diện chiến đấu để giữ lại cả một gia tài mà hắn đã dày 
công giúp Jim gây dựng nên. Torrio trở thành kẻ thắng chung 
cuộc. Hắn nắm giữ vô số nhà thổ và quán rượu trong thành 
phố. 

Chính trong giờ phút huy hoàng đó, Torrio gặp lại Capone, 
lúc đó 22 tuổi, đang làm kế toán tại Baltimore. Cơ hội kiếm 
tiền và "thăng tiến" tại Chicago đã khiến AI mờ mắt. Hắn 
quyết định quay lưng lại với những nghề nghiệp lương thiện. 


Chẳng mấy chốc, với tài năng hiếm có trong lĩnh vực kinh 
doanh phi pháp, AI trở thành cộng sự đắc lực của Torrio thay 
vì chỉ là kẻ lon ton như khi bắt đầu khởi nghiệp. 

AI Capone nhanh chóng thâu tóm được quán Four Deuces, 
trụ sở chính trong cuộc làm ăn của Torrio. Đó là một "quần 
thể" gồm quán rượu, sòng bài và nhà thổ. Ngay sau đó, 
Ralph, em trai của AI, đã đến giúp đỡ anh mình trong việc 
điều hành công việc tại đây. 

AI còn liên kết với một người sau này trở thành người bạn 
suốt đời với hắn, Jack Guzik. Sinh ra trong một gia đình gia 
giáo theo đạo Thiên Chúa gốc, nhưng Guzik lại là kẻ sinh 
sống bằng nghề chứa gái mại dâm. Vì có vai trò gần giống 
như Torrio nên Guzik trở thành “đại ca” trong nghề của 
Capone. Và thêm một lần nữa, sau khi đã cưới một cô vợ là 
người Ireland, Capone lại có một người bạn thân thiết là 
người Do Thái để chứng minh rằng hắn mãi mãi muốn ly 
khai với cộng đồng người Italy. Chính sự thoải mái trong lựa 
chọn đồng minh của AI đã giúp hắn trở thành ông trùm 
trong giới tội phạm. 

Có đủ lực về tài chính, AI mua một căn nhà tại số 7244 đại 
lộ Prairie, rồi đưa Mae và Sonny, mẹ và anh chị của mình tới 
sống. AI dễ dàng tạo ra vẻ bề ngoài cho mình như thể một 
người chuyên mua đi bán lại những đồ gỗ đã dùng rồi. Và dù 
hắn sống bằng cách lợi dụng sự yếu đuối của người khác, 
hắn luôn để ý tới danh tiếng của mình trong cộng đồng dân 
cư. Càng dấn sâu vào con đường phạm tội, hắn càng lý 
tưởng hóa gia đình mình trong con mắt những người hàng 
xóm, cứ như thể hắn không phải là con quỷ như sau này báo 


chí miêu tả. 

Xung đột giữa các băng nhóm tội phạm tại Chicago trùng 
xuống trong những năm Capone xuất hiện và nắm quyền 
điều hành mạng lưới tội phạm tại đây. 

Tuy nhiên, thời của hắn không kéo dài lâu thì William E. 
Dever về kế nhiệm chức thị trưởng của “Big Bill” Thompson. 
Nếu Thompson là người nổi tiếng về tham nhũng và ăn hối 
lộ thì ngay khi nhậm chức, William đã bắt đầu chiến dịch cải 
tổ hành chính và luật lệ điều hành trong thành phố. Dưới sự 
điều hành của ông, mọi việc liên quan tới tham nhũng, đút 
lót và bán rượu trở nên khó khăn hơn. Torrio và Capone 
quyết định đưa tất cả những hoạt động “kinh doanh” của 
mình ra khu ngoại ô Cicero, nơi cảnh sát và chính quyền dễ 
bị mua chuộc hơn. 

Ngay sau khi mở một nhà chứa tại Cicero, Torrio đưa mẹ 
mình trở lại Italy, để Capone một mình thống trị đế quốc 
mới. Đó là cơ hội tốt cho AI giành được nhiều quyền lực hơn 
trong công việc kinh doanh. Để thực hiện mục tiêu ấy, hắn 
đưa anh trai mình là Frank ra làm người chính thức thực hiện 
các “giao dịch” với chính quyền địa phương. Frank ngay lập 
tức mở ra một nhà thổ "phục vụ" tầng lớp lao động, có tên 
Stockade. Còn AI tập trung vào việc phát triển các sòng bạc, 
trong đó có một sòng mới mở dưới cái tên Ship. Hắn cũng 
tăng cường kiểm soát trường đua ngựa Hawthorne. 

Công cuộc chinh phục và thống trị Cicero của AI Capone 
không gặp nhiều khó khăn, cho tới khi xuất hiện Robert St- 
John - một phóng viên năng nổ, nhiệt huyết của tờ Cicero 
Tribune. Anh liên tục có phóng sự miêu tả chỉ tiết các hoạt 


động bẩn thỉu của AI Capone. Những bài báo ấy làm cho 2 
ứng cử viên hội đồng thành phố được AI tài trợ phải lo sợ 
trước khi bước vào vòng bầu cử sơ bộ đầu năm 1924. 

Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tới ngày bầu cử, người của AI 
đã bắt cóc những người hoạt động cho ứng cử viên đối lập 
và phá hoại cuộc bầu cử bằng bạo lực. Cảnh sát trưởng 
thành phố tập hợp 79 cảnh sát mặc thường phục có vũ 
trang, tới bảo vệ công nhân của nhà máy Western Electric. 
Frank Capone vừa rời khỏi nơi hắn thảo luận về một vụ làm 
ăn và đang đi dọc phố khi một đơn vị cảnh sát tiến lại phía 
hắn. Có người nhận ra hắn và chỉ trong vài giây, thân thể 
Frank đã dính tới hàng chục viên đạn. Sau này cảnh sát cho 
biết họ bắn Frank để tự vệ, vì lúc nhìn thấy họ, hắn rút súng 
ra khỏi bao. 

Rất tức tối, AI cho bắt cóc rồi giết hại một sĩ quan cảnh sát, 
đồng thời ăn cắp hòm phiếu. Chung cuộc, Capone giành 
được phần thắng trong đợt bầu cử tại Cicero. Nhưng cái giá 
mà hắn phải trả ở phía trước thì vô cùng nặng nề và còn ám 
ảnh hắn tới tận cuối đời. 

Capone dành cho anh mình một lễ tang lòe loẹt chưa từng 
thấy. Chỉ riêng số hoa mà Dion O'Banion, một cửa hàng 
thuộc "doanh nghiệp" của AI, cung cấp đã có giá 
20.000USD. Xa hoa như vậy nhưng đám ma của Frank vẫn 
khác xa đám ma của Colosimo. Tác giả Bergreen sau này 
miêu tả: “Hương của những đóa hoa dù rất thơm vẫn không 
thể cải thiện được không khí u ám của lễ tang. Khi Big Jim 
chết, không khí đám tang rất trang trọng. Còn trong đám 
tang của Frank Capone, cái chết trẻ của hắn như báo hiệu 


cho chặng cuối trong cuộc hành trình của AI. Cảnh sát 
trưởng Chicago Collins gửi những người lính cách đó vài 
ngày vừa bắn chết Frank tới chứng kiến lễ tang của hắn. 
Capone phải hết sức kìm nén cảm xúc của mình để tránh 
gây ra một cuộc chiến toàn diện và khốc liệt với cảnh sát”. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 4 


ca Capone kìm nén sự tức giận của mình trong 5 
tuần sau đó, cho đến khi Jack Guzik, bạn hắn, bị 
tay côn đồ tên Joe hành hung. Capone đã tìm 
Joe để trút hận. Vừa dứt lời khinh miệt với 

Capone thì Joe phải trá giả: Nòng súng của Capone hướng 
về phía hắn toé lửa. 

William H. McSwiggin, người được mệnh danh là "công tố 
viên treo cổ", quyết định bắt giam Capone. Nhưng sự mẫn 
cán không đủ giúp ông chiến thắng bởi đột nhiên, các nhân 
chứng quên hết những gì họ biết. Lần đó, Capone không 
phải chịu hình phạt nào về tội giết người, song tiếng xấu của 
hắn lan tràn toàn thành phố. Lần đầu tiên và cũng là lần 
cuối cùng, hắn đã phá vỡ mẫu hình kinh doanh ngầm của 
TOrrio. 

Giàu có và đầy thế lực, AI trở thành một tên tội phạm với 
pháp luật của riêng mình. Hắn biết rằng một trong những 
đám ma tiếp theo có thể tiễn đưa quan tài của chính mình. 
Một phần vì từ khi hắn ra tay giết người, hòa bình mỏng 
manh giữa các băng nhóm tội phạm mà Torrio dày công xây 
dựng chẳng mấy chốc tan biến. Các vụ thanh toán diễn ra 
liên miên như một bệnh dịch. 

Cái tên Capone trở thành một địa chỉ quen thuộc cho sự 
nghỉ ngờ của cảnh sát mỗi khi xảy ra một vụ giết người nào 


đó, dù rằng nhiều khi những vụ đó là do kẻ khác gây ra. Một 
ví dụ là vụ Dion O'Banion, chủ cửa hiệu bán hoa và kinh 
doanh rượu lậu. Với khuôn mặt trẻ trung và hấp dẫn, Dion 
chưa bao giờ gặp rắc rối trong công việc làm ăn kinh doanh. 
Hắn luôn mỉm cười và đôi mắt xanh như pha lê thường ánh 
lên vui vẻ khi giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, chưa bao 
giờ hắn thiếu cảnh giác. Hai tay của Dion không lúc nào rời 
xa 3 khẩu súng côn mà hắn dắt trong người. Gã côn đồ bảnh 
trai này rất nổi tiếng về cung cách giết người theo cảm hứng 
ngu xuẩn. Hắn từng bắn hạ một người trong đám đông hàng 
nghìn dân chúng chẳng vì lý do cụ thể nào. Án mạng ở quán 
Four Deuces cũng vậy. Những vụ án vô ích đó lôi kéo AI 
Capone vào các cuộc điều tra của cảnh sát. 

AI thấy đã tới lúc phải loại trừ Dion trước khi gặp phải những 
rắc rối lớn hơn. Và vận may đã đến: Dion có mâu thuẫn với 
anh em nhà Genna, bạn thân của Torrio. Cãi vã nổ ra khi anh 
em Genna bán rượu lậu tại khu vực do Dion quản lý, và việc 
này liên quan tới luật lệ giang hồ. Dion đã phản công lại 
bằng cách cướp nguyên cả một xe ôtô tải chứa đầy rượu của 
đối thủ. Vụ này đặt Torrio vào tình thế khó xử, nhưng chính 
O“Banion lại đề ra lối thoát cho hắn bằng cách đề nghị sẽ 
chuyển tới vùng khác nếu Torrio đồng ý mua lại phần của 
hắn tại Sieben. Biết tin cảnh sát sắp tiến hành truy quét, 
O“Banion đã tìm cách cho Torrio mắc bẫy. 

Sự dại dột của Dion đã quyết định số phận của hắn. Mike 
Merlo, tên cầm đầu Hiệp hội người Sicile tại Chicago, chết vì 
bệnh ung thư. Dion với trách nhiệm của một người bán hoa, 
đóng một vai trò lớn trong đám ma của hắn. Frankie Yale, kẻ 


đứng đầu gangster ở New York, cùng Torrio và Capone quyết 
định rằng Angelo Genna, kẻ vừa bị Dion chơi khăm, sẽ lên 
nắm quyền thay cho hắn tại Chicago. 

Ngày 10/11/1924, Dion đang chuẩn bị hoa cho đám tang thì 
3 tên gangster đi vào cửa hàng. Những người giúp việc lúc 
đó đều vắng mặt. Nghĩ rằng họ đến đặt hoa, Dion bước ra 
bắt tay. Một tên tóm lấy O'Banion và đấm hắn ngã xuống 
mặt đất. Những người làm công trong cửa hàng nghe thấy 
tất cả 6 tiếng súng. Họ chạy tới nới thì ông chủ đã nằm 
trong một bể máu. 3 hung thủ biến mất. Hai người trong số 
đó là John Scalise và Albert Anselmi, người Sicili. Kẻ thứ 3 có 
thể là Frankie Yale hoặc Mike Genna. Tất cả bọn chúng đều 
không đến dự đám ma Dion. 

Đám ma của Dion khá kỳ lạ. Xung quanh 4 mặt của quan tài 
là những họa tiết bằng bạc được làm rất cầu kỳ. Hình các 
thiên thần bằng bạc được khắc chạm ở phía đầu và phần 
cuối của chiếc quan tài trong dáng đang cúi xuống về hướng 
10 ngọn nến cháy sáng trên đế làm bằng vàng. Và trên khắp 
quan tài là các loài hoa thơm. 

Nhưng mùi hoa thơm trên quan tài của hắn không thể sánh 
với mùi thơm tỏa ra từ những phụ nữ xức nước hoa, trong 
những bộ quần áo bằng da thú từ đầu đến chân, đi dọc theo 
hai bên xe tang với những người đàn ông mặc đồ lễ phục 
đen. 

Người ta dự tính có tới 10.000 người đến dự đám ma lớn 
này, còn khoảng 5.000 người khác dự lễ hạ huyệt. 26 chiếc 
xe chở đầy hoa được 3 dàn nhạc lớn và cảnh sát hộ tống tới 
nơi an nghỉ cuối cùng của Dion. 


Đám ma đó là dịp để Torrio và Capone ăn mừng việc chúng 
quay trở lại vị trí dẫn đầu địa hạt kinh doanh bất hợp pháp 
béo bở tại Chicago. Điều chúng không tính tới là hậu quả mà 
cái chết của Dion mang tới, bởi một người bạn của kẻ nằm 
trong quan tài, “Hymie” Weiss, biết rõ ai gây ra cái chết cho 
bạn mình. Và hắn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để trả thù. 
Cùng với hắn, đối thủ khác mà Capone và Torrio phải đề 
phòng là Bugs Moran, một kẻ từng liên kết với Dion. Tên thật 
của Weiss là Earl Wajciechowski. Geogre Moran được giang 
hồ gán cho biệt danh “Bug” vì hắn là một kẻ giết người điên 
khùng. 

Torrio thực sự lo cho mạng sống của mình, vì vậy hắn quyết 
định sẽ rời Chicago một thời gian. Hắn tới suối nước nóng tại 
Arkansas để ẩn náu. Capone cũng tìm cách đảm bảo an ninh 
tối đa cho mình. Trong suốt 2 năm tiếp theo, hắn trở thành 
mục tiêu của hàng chục cuộc mưu sát không thành. 

Capone lúc nào cũng cảnh giác. Trừ khi ở nhà, hắn luôn có 
hàng hàng lớp lớp vệ sĩ trang bị đầy đủ vũ khí bao quanh. 
Hắn không bao giờ đi ôtô mà lại không có hai vệ sĩ ngồi kèm 
hai bên và người lái xe cũng được vũ trang phía trước. Hắn 
luôn đi ra ngoài vào ban đêm, trừ trường hợp bất khả kháng. 
Tháng 1/1925, 12 ngày sau khi có vụ ám sát gần nhất của 
Weiss- Moran nhằm vào Capone, Johnny Torrio trở lại 
Chicago. Hắn và vợ tới trước cửa căn hộ của mình. Torrio đi 
phía sau vợ, tay xách gói hàng họ mới mua ở siêu thị. Weiss 
và Bugs Moran chạy ra khỏi xe ôtô nấp gần đó. Nghĩ rằng 
Torrio chưa ra khỏi xe, chúng vãi đạn về phía chiếc ôtô, làm 
bị thương người lái. Song chúng vẫn kịp sửa chữa sai lầm 


bằng những phát đạn trúng cổ, ngực, tay phải và đùi Torrio. 
Moran còn chĩa súng vào thái dương Torrio bóp cò, nhưng 
súng hết đạn. Hai tên giết người liền bỏ chạy. 

Torrio thoát chết nhưng Capone rất lo lắng. Hắn nhận ra 
Chicago không phải là nơi an toàn cho một ông trùm có 
nhiều kẻ thù. Capone tự tay lo liệu việc bảo vệ an toàn cho 
quân sư của mình. 4 tuần sau khi bị ám sát hụt, Torrio làm 
cho mọi người ngạc nhiên khi chịu xuất hiện tại tòa xét xử 
vụ bắt bớ tại Sieben Brewery. Hắn bị kết án 9 tháng tù. Nhờ 
bản án này, Torrio trở thành “bạn thân” của cảnh sát trưởng 
Chicago. Hắn được đối xử như một quý ông trong thời gian 
bị giam. 

Đây là lúc Torrio thay đổi. Hắn không còn muốn tiếp tục 
cuộc sống đầy nguy hiểm của một tên gangster nữa. Hắn 
muốn sống nốt phần đời còn lại trong yên bình với số tiền 
mà hắn đã tích lũy được. Tháng 3/1925, Torrio gặp AI trong 
nhà tù Waukegan và cho biết sẽ chia tay Chicago ra nước 
ngoài sinh sống khi hết hạn tù. Torrio để lại cho anh em nhà 
Capone tất cả những doanh nghiệp đang còn sinh lời của 
hắn. Đó là những hộp đêm, nhà chứa, sòng bạc và quán 
rượu. Quyền lực của Capone đột ngột tăng lên không có giới 
hạn. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 5 


Được hưởng trọn "đế chế" của Torrio, AI Capone trở thành kẻ 
thống trị thế giới ngầm Chicago. "Lên ngôi" mới, hắn chuyển 
trụ sở tới khách sạn Métropole, một khu nhà sang trọng gồm 
5 phần lớn với giá thuê 1.500 USD/ngày. 

Mối quan hệ bạn bè với chủ bút Harry Read làm AI hiểu rằng 
nếu muốn thành công hơn nữa trong làm ăn, hắn phải thực 
sự trở thành một người quan trọng trong con mắt mọi người. 
Read khuyên AI tham gia các hoạt động xã hội công khai và 
tỏ ra thật "dễ thương" trước công luận. Kể từ đó, hắn xuất 
hiện thường xuyên ở các buổi biểu diễn Opera, tại những 
buổi tiếp tân long trọng và những dạ hội từ thiện. Vui vẻ, 
hào phóng, thành đạt, luôn giúp đỡ người nghèo..., tất cả 
giúp AI trở thành người có uy tín trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, có mặt thường xuyên trên mặt báo mới chỉ là một 
nửa công việc. Phần thứ hai là phải có ảnh hưởng về mặt 
chính trị. Vì lý do đó mà hầu như ngày nào, Capone cũng tới 
nơi hội đồng thành phố họp. Hắn dùng quyền lực đen của 
mình để làm những việc chứng tỏ mình lúc nào cũng sẵn 
sàng thực thi công việc mà cộng đồng giao phó. 

Những việc như hắn làm kể trên không phải là điều hay xảy 
ra trong thế giới ngầm, nơi những tên tội phạm phải ẩn náu 
trốn tránh dư luận. 

Tháng 12/1925, AI tới New York và gặp lại ông chủ cũ của 


mình, Frankie Yale, để bàn công việc. Chúng bàn thảo về 
việc buôn bán whisky nhập lậu từ Canada vào Mỹ. Lúc đó, 
Yale nhập whisky về New York dễ hơn nhiều so với việc 
Capone nhập rượu về Chicago. Cả hai đồng ý để Capone lo 
việc vận tải tới Chicago. 

Yale mời AI tới dự lễ Noel tại một Câu lạc bộ khá sang trọng 
tại Brooklyn. Nhưng khi biết bữa tiệc đó sẽ bị một tên 
gangster khác tên là “Peg-Leg” Lonergan phá quấy, Yale đổi 
ý. Song Capone vẫn khăng khăng tới đó như đã định, vì hắn 
đã chuẩn bị đây đủ. Và thực tế diễn ra đúng như vậy, 
Lonergan và thuộc hạ có mặt tại nhà hàng từ 3 giờ sáng, lộ 
rõ mặt gây sự. Nhưng chưa kịp rút súng thì đã bị Capone 
bắn chết ngay tại chỗ. 

Vụ tàn sát chỉ là một phần của trò chơi mới. Đó là cách 
gangster Chicago thể hiện trước các đồng nghiệp New York, 
rằng Chicago là thủ đô của xã hội đen, còn New York, chỉ là 
vùng phụ cận nhỏ bé. 

Đầu năm 1925, Capone trở lại Chicago. Lúc đó hắn đã là 
một ông trùm thực thụ, "ghi công" trong lịch sử tội phạm 
nước Mỹ bằng việc sáng tạo ra những cách nhập khẩu rượu 
lậu mới. Những thanh thiếu niên thích phiêu lưu, kiếm tiền 
đều có thể đạt được mong muốn của mình khi làm đại lý 
bán lẻ rượu lậu cho AI Capone. 

Vòng hào quang trên đầu Capone vụt tắt vào mùa xuân năm 
1926. Ngày 27/4, Billy McSwiggin, luật sư đã từng buộc tội 
Capone vào năm 1924 về tội giết Joe Howard, cùng trùm 
rượu lậu Jim Doherty đi uống rượu và đánh bạc. Xe của 
Doherty bị hỏng và họ phải lên xe của “Klondike” O”Donnell, 


một tên bán rượu lậu khác, kẻ thù của Capone. Cả bốn 
người quyết định tới quán rượu ở Cicero cùng anh trai của 
Klondike tên là Myles O'Donnell. Bar rượu này gần 
Hawthorne, nơi Capone đang ăn sáng. 

Việc O 'Donnell đi dạo quanh Cicero quả là một sự sỉ nhục 
với Capone vì đây là địa phận của hắn. Và hắn quyết định 
rửa nhục. Thuộc hạ của AI ngồi trong xe đợi bốn người ra 
khỏi quán. Các khẩu súng xả đạn, McSwiggin và Doherty 
chết tại chỗ. 

Capone rất dại dột khi làm việc đó. Đúng là McSwiggin chết 
cùng với những tên bán rượu lậu, nhưng công chúng tỏ ra 
rất thông cảm với anh. Vậy là cả thành phố dấy lên một 
phong trào chống lại Capone. 

Giới tội phạm Chicago biết rõ AI Capone là người có trách 
nhiệm trong vụ này, song cảnh sát không tìm được chứng cứ 
nào có thể kết tội hắn. Họ chỉ còn cách trả đũa AI bằng 
những cuộc truy quét các nhà chứa và quán rượu. 

Capone biến mất. Gần 300 thám tử tham gia tìm kiếm hắn 
trên toàn nước Mỹ, tại Canada và cả ở Italy. Thực tế là 
Capone đã tìm ra chỗ ẩn nấp với một người bạn tại Chicago 
và sau đó ở chỗ một người bạn khác tại Michigan. 

3 tháng hè trôi qua mà không có tin tức gì đáng kể về AI. 
Người ta bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác: hắn không 
chỉ là một gangster đã thành công mà còn là nhà tài trợ hào 
phóng của cộng đồng Italy, một người chuyên làm phúc cho 
người khác. Những hoạt động bất hợp pháp giúp cho hàng 
nghìn người có việc làm, trong số đó có nhiều người Italy 
nhập cư. Dù phần lớn việc cứu trợ người nghèo của AI có 


nguồn gốc từ sự tự mãn cá nhân, song thực sự Capone đã có 
công phần nào đó trong việc đóng góp cho phúc lợi xã hội ở 
cộng đồng nơi hắn sinh sống. Thêm vào đó, thực sự hắn đã 
nghĩ tới chuyện “về hưu”, từ bỏ thế giới tội phạm đầy bạo 
lực giết chóc. 

Biết rằng không thể lẩn trốn mãi, Capone lên một kế hoạch 
khá nguy hiểm. Hắn quyết định thảo luận việc ra đầu thú với 
cảnh sát Chicago. Đó là bước đầu tiên trong để quay về cuộc 
sống lương thiện mà hắn thèm muốn. Sau đó hắn sẽ tìm 
cách bác bỏ lời cáo buộc về sự dính líu trong các vụ giết 
người. Hắn sẽ dùng số tiền khổng lồ tích cóp được để mua 
chuộc, dụ dỗ những nhân viên của bộ máy pháp lý. Và cuối 
cùng khi trắng án, hắn sẽ trở thành người anh hùng của 
cộng đồng người Italia nhập cư. 

Ngày 28/7/1926, Capone quyết định ra đầu thú để trả lời các 
câu hỏi về cái chết của McSwiggin. Đó là một quyết định 
khôn ngoan vì cho tới lúc đó, cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ 
nào để kết tội hắn. Sau tất cả những áp lực mà cộng đồng 
dân cư - những người mang ơn hắn, và nỗ lực của các quan 
chức cảnh sát bị mua chuộc, Capone được tự do. 

Trong vai mới của kẻ kiến tạo hoà bình, hắn tìm cách nối 
quan hệ với Hymie Weiss, dù rằng tên này đã từng có âm 
mưu ám sát hắn. AI đề nghị dành cho Hymie một phần thị 
trường béo bở để đổi lại sự yên bình và an toàn cho bản 
thân mình. Nhưng Weiss từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó. Hôm 
sau, Weiss bị bắn hạ khi mới có 28 tuổi. 

Người dân tại Chicago đã chán ngấy các vụ bạo lực giữa các 
băng nhóm tội phạm, và thông tin của báo chí càng làm họ 


rất công phẫn. Thấy trước tình huống này, Capone tổ chức 
một “hội nghị hoà bình” giữa những kẻ chuyên buôn bán 
rượu lậu. Hắn đề nghị giảm bớt căng thẳng giữa các băng 
nhóm và chấm dứt dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. 
Hắn nói: “Có quá nhiều việc để chúng ta làm thay vì cứ giết 
lẫn nhau như những con vật. Tôi không muốn chết gục trên 
vỉa hè, người dính toàn đạn”. Và hắn đã thành công, cuộc 
họp kết thúc với việc thành lập một ban điều hành chung 
cho những tên tội phạm. Có hai điểm nêu ra trong “cương 
lĩnh” của lũ kẻ cướp: Thứ nhất, sẽ không có các vụ bắn giết 
nữa, và thứ hai, không được phép trả thù cho những tên 
gangster đã chết. Trong suốt 2 tháng sau hội nghị, những 
băng nhóm tại Chicago đã biết giữ lời, không có thêm xác 
chết nào trên đường phố. 

Mọi chuyện ổn định cho tới tháng 1/1927, khi người ta tìm 
thấy xác của Theodore Anton, biệt danh “Tony-Hy lạp”, bạn 
thân nhất của Capone. Cái chết gây cho AI cảm giác bất ổn. 
Hắn hiểu đã đến lúc phải “rửa tay gác kiếm”. Hắn mời một 
nhóm nhà báo tới dùng bữa tối tại một nhà hàng để thông 
báo với họ quyết định của mình. AI thật sự nghiêm túc hay 
là đang diễn trò? Không ai biết chắc câu trả lời. Người ta 
đoán hắn không muốn chết với một viên đạn ghim vào đầu, 
nhưng sự khao khát quyền lực và phiêu lưu của hắn đã 
khiến cho quyết định trên bị lùi lại rất lâu trong thực tế. 

Thị trưởng Chicago Denver bất lực trước nạn tội phạm. Trong 
lúc đó, nhờ sự hậu thuẫn của nhiều vị tai to mặt lớn trong 
giới tội phạm, “Big Bill” Thompson giành lại được chiếc ghế 
thị trưởng trong cuộc bầu cử năm 1927. Người dân lương 


thiện lo rằng cả thành phố sẽ mãi mãi là trong vòng kiểm 
tỏa của bọn gangster. 

Năm 1927, Toà án Tối cao Mỹ quyết định đánh thuế và truy 
thu với trùm rượu lậu Manny Sullivan. Điều luật mang tên 
hắn được chính quyền liên bang đưa ra tạo điều kiện cho 
cảnh sát, cụ thể là thám tử Elmer Irey, theo dõi và điều tra 
mọi hoạt động kinh doanh của AI Capone. 

Không hề biết, và cũng chẳng thèm quan tâm tới "đồng 
nghiệp" Manny Sulivan cũng như đối thủ Elmer Irey, Capone 
đã lấy lại được sự tự tin thường ngày. Hắn giải trí với hai sở 
thích là âm nhạc và đấm bốc, rồi trở thành bạn của nhà vô 
địch quyền anh thế giới Jack Dempsey. Nhưng mối quan hệ 
của họ được giữ trong vòng bí mật bởi có những cuộc đấu 
được dàn xếp mà cả hai dính vào. AI rất thích nhạc Jazz. 
Cùng lúc khai trương quán nhạc Jazz Câu lạc bộ Cotton tại 
Cicero, AI trở thành người sản xuất. Hắn phát hiện và tham 
gia đào tạo cho hàng loạt ca sĩ nhạc Jazz da đen nổi tiếng 
trong thời kỳ đó. Khác với những tên gangster cùng thế hệ 
khác, AI là người không phân biệt chủng tộc và hắn rất được 
các nhạc sĩ người da màu kính trọng. Capone luôn tỏ ra hào 
phóng với mọi người làm việc cho mình, không kể màu da. 
Hắn không bao giờ áp bức, hành hạ hay đánh đập người 
khác, mặc dù luôn đe doạ sử dụng các hình phạt khốc liệt. 
Hắn chủ yếu khơi dậy niềm hứng khởi ở tay chân mình. Khi 
làm được điều đó, hắn có được sự trung thành của họ. Với 
hắn, sự trung thành của đàn em là điều quan trọng, cốt yếu 
nhất trong việc duy trì sự trị vì của mình. Hắn luôn thích 
nghe lời tuyên bố hắn là bạn của họ, vì như thế có nghĩa là 


người nói câu đó không coi thường những việc làm và tiếng 
tăm nhơ nhớp của hắn. 

AI Capone từng phát biểu với giới báo chí: “Phục vụ công 
chúng luôn là mục tiêu của tôi. Có tới gần 90% dân Chicago 
suốt ngày chơi đùa và uống rượu. Tôi cố gắng cung cấp cho 
họ đủ số rượu chất lượng cao và những trò chơi vui vẻ. Trong 
khi đó, tôi lại không được coi trọng chỉ vì tôi giàu có”. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 6 


.S Từ khi quay trở lại Chicago, AI luôn bị 6 cảnh sát 
theo sát, và họ luôn sẵn sàng rút súng khi có 
chuyện. Những người này được lệnh phải làm 
cho cuộc sống của AI khó chịu tới mức tối đa. Họ 

lượn qua lượn lại trước cửa nhà hắn và bất cứ chuyện gì xảy 
ra, dù lớn dù nhỏ, cũng đều yêu cầu hắn tới trụ sở cảnh sát 
trình diện. 

Quá mệt mỏi, Capone rời khỏi Chicago để tới Miami, nơi có 
khí hậu dễ chịu hơn. Nhưng sự đón tiếp mà hắn nhận được 
từ phía chính quyền sở tại cũng chẳng có gì "nồng hậu" hơn. 
Hắn, Mae và Sonny thuê một căn nhà lớn trong mùa đông 
năm đó và bắt đầu tìm kiếm nơi định cư chính thức. Qua 
trung gian nhà đất, AI mua căn nhà 14 phòng kiểu Tây Ban 
Nha tại số 93 đường Palm Island. Trong nhiều tháng sau đó, 
hắn sửa chữa lại căn nhà, biến nó thành một pháo đài nhỏ 
có tường bằng bê tông và những cánh cửa gỗ nặng chịch. 
Khu vực Palm Island rơi vào tầm ngắm của thám tử Elmer 
Irey. Ông giao nhiệm vụ điều tra tài chính của AI cho Frank J. 
Wilson. Đây là một công việc khổng lồ vì mọi khoản tiền lớn 
của AI đều đi qua một người thứ ba giấu mặt. Và dù rằng 
hắn rất giàu, tất cả các khoản thanh toán hay chuyển 
nhượng đều được thực hiện bằng tiền mặt. Chỉ có một ngoại 
lệ duy nhất đó là khoản tiền dùng để mua ngôi nhà ở Palm 


Island. Nó là bằng chứng cho một nguồn thu vô cùng lớn của 
AI. 

Cùng lúc đó, George Emmerson Q. Johnson được bầu làm 
Tổng chưởng lý Chicago. Ông tập trung hết sức lực của mình 
tấn công thế giới ngầm của Capone. Cuộc bầu cử, bắt đầu từ 
tháng 4/1928, xảy ra nhiều cuộc bạo lực vượt khả năng 
kiểm soát của cảnh sát. Nạn nhân của bạo lực không còn là 
bọn gangster, mà là chính khách. Như chính trị gia Johnson 
đã bị ám sát bằng bom, và những người khác như thượng 
nghị sĩ Charles Deneen, một quan tòa và là một nhà cải 
cách cũng từng bị đe dọa tính mạng. 

Thị trưởng Bill Thompson, kẻ tham nhũng hạng nặng, giờ 
phải chịu áp lực nặng nề vì trong số người bị giết, có một 
nạn nhân là đối thủ của ông ta trên trường chính trị. Và AI 
Capone, dù lúc đó đang ở Florida, vẫn trở thành kẻ giơ đầu 
chịu báng. 

Trong khi Mae Capone lo việc trang trí lại căn nhà, thì 
Capone lo lót để trở thành công dân của Miami. Dù bên 
ngoài có vẻ là một người gương mẫu, AI vẫn phải đối mặt 
với nhiều vấn đề do ông chủ cũ của hắn, Frankie Yale, gây 
ra. Các hợp đồng mua bán rượu thường xuyên bị đánh cắp, 
và AI nghi ngờ Yale đứng đằng sau những vụ ấy. Hắn yêu 
cầu 6 người cộng tác với mình tới Chicago để bàn bạc 
chuyện mua bán rượu lậu có liên quan tới Yale. 

Buổi chiều ngày 1/7, Frankie Yale với mái tóc đen dưới chiếc 
nón Panama rộng vành, mặt bộ complet màu xám nhạt, 
đang uống rượu tại một quán bar ở Borough Park, thì đột 
nhiên có điện thoại gọi tới. Ngay sau đó, hắn vội gác máy và 


đi ra xe của mình đỗ cách đó không xa. Chỉ vài phút sau, tại 
một ngã rẽ nhỏ trên đường số 44, một chiếc xe 4 cửa màu 
đen chặn xe của Yale lại. Một cơn mưa đạn từ đủ loại súng: 
côn xoay, tiểu liên tự động... trùm lên người hắn. Vụ giết 
người đánh dấu lần đầu tiên một tên gangster New York bị 
thanh toán bằng tiểu liên Tommy. 

Trong suốt mùa hè năm 1928, Capone đóng trụ sở tại khách 
sạn Lexington. Hắn chiếm nguyên hai tầng lầu như thể một 
nhà độc tài. Có những cánh cửa bí mật được đặt trong nhà 
để cho hắn rời khỏi đó một cách an toàn. 

Rõ ràng là đối với Capone, luật cấm nấu và bán rượu không 
thể kéo dài mãi. Đó là lý do vì sao hắn thay đổi các hoạt 
động truyền thống của mình. Một tờ báo về kinh tế của 
Chicago cho rằng vào thời gian đó, AI là ông chủ của một 
hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp. Dù cho 
hắn là người như vậy hay là một tên giết người chuyên 
nghiệp, thì thủ đoạn của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn sẽ 
cho người ném vài viên gạch vào cửa sổ của một gia đình 
nào đó, hoặc sai thủ hạ sát hại vài nhân mạng, rồi sau đó 
tập hợp một số doanh nghiệp để lập thành một “hiệp hội tự 
bảo vệ”. Bước tiếp theo, AI có thể thu bất kỳ mức phí nào 
mà hắn thích. Hắn còn đặt ra luật lệ về giờ đi làm và tiền 
lương của những nhân công trong các doanh nghiệp đó. Bất 
kỳ doanh nghiệp nào từ chối nộp tiền hoặc chấm dứt việc 
nộp tiền bảo hộ cho hắn đều sẽ bị cảnh cáo, nhẹ thì bị đánh 
đập, nặng thì có án mạng. 

Capone lại gặp kẻ thù cũ, Bugs Moran. Moran đã hai lần tìm 
cách sát hại Jack McGurn, bạn và đồng nghiệp của Capone. 


Khi Capone đi nghỉ đông tại Miami, Jack đã tới thăm hắn để 
thảo luận về vấn đề Bug Moran và về băng đảng của mình 
tại phía bắc. Và chúng quyết định tiêu diệt tên điên khùng 
này. Cả McGurn và Capone đều không nhận ra rằng, việc 
giết Bugs Moran có thể gây nhiều tai tiếng kéo dài cho tới 
hàng chục năm sau. 

Bọn chúng suy đoán, sẽ không có ai phát hiện ra hung thủ, 
vì lúc đó, Capone đang nghỉ tại Florida. McGurn được giao 
quyền điều hành vụ tấn công. Hắn tập hợp một êkíp các cao 
thủ ám sát Chicago, gồm: Fred “sát nhân”, Burke, James Ray 
- một tay súng khét tiếng, John Scalise và Albert Anselmi - 
hai tay súng đã tham gia vụ thanh toán Frankie Yale, Joseph 
Lolordo và hai tên đâm thuê chém mướn đến từ Detroit, 
Harry và Phil Keywell. Kế hoạch mà McGurn đưa ra khá sáng 
tạo. Một tên gangster sẽ mời các thành viên của nhóm 
Moran tới gặp tại một garage ôtô để đưa ra đề nghị về việc 
mua bán rượu với giá khá hời. Việc giao hàng diễn ra lúc 
10h30 ngày 14/2. Thủ hạ của McGurn sẽ mặc đồ cảnh sát 
tới chỗ giao hàng và ra tay để không ai có thể ngờ rằng đó 
là một vụ thanh toán. McGumn, noi gương Capone, tránh xa 
địa điểm xảy ra án mạng. Trong lúc sự việc xảy ra, hắn sẽ ở 
một phòng trong khách sạn với những người khác để tạo ra 
chứng cứ ngoại phạm cho mình. 

Tại garage, hai anh em Keywell nhận ra một người trông 
giống như Bugs Moran. Bọn chúng liền ăn mặc giả cảnh sát 
và lái chiếc ôtô của cảnh sát mà chúng ăn cắp được vào 
garage như thể đó là một cuộc bố ráp của cảnh sát. Trong 
garage có tất cả 7 người, bao gồm cả anh em Gusenberg - 


những kẻ từng tham gia vào các vụ ám sát hụt McGurn. 
Những tên buôn rượu lậu, tưởng rằng bị cảnh sát bủa vây, 
ngoan ngoãn úp mặt vào tường. 4 tên sát thủ trong các bộ 
đồ cảnh sát xả súng máy vào lưng chúng. Tất cả đều chết, 
trừ Frank Gusenberg vẫn còn thở. 

Lúc đó, có khá nhiều người hiếu kỳ kéo đến xung quanh khu 
vực hiện trường. Hai tên sát thủ mặc áo mưa tạo ra hoàn 
cảnh giả bằng cách bước ra khỏi khu nhà, tay giơ cao trên 
đầu và để cho hai “cảnh sát” mặc đồng phục bắt đi trước sự 
chứng kiến của những người dân quanh đó. 

Vụ giết người khá hoàn hảo, trừ một điều duy nhất: Moran, 
cái đích của vụ ám sát, vẫn còn sống vì hắn không hề có 
mặt trong số những người xuất hiện ở garage. Moran đến 
chỗ hẹn muộn vài phút và khi nhìn thấy xe cảnh sát, hắn đã 
nhanh chân trốn. Sau khi những kẻ giết người rời khỏi hiện 
trường không lâu. Cảnh sát tới ngay hiện trường và đếm 
được 22 vỏ đạn. Họ hỏi người còn thoi thóp thở trong số các 
nạn nhân: “Ai đã bắn?”. Hắn thều thào trả lời: “Chẳng có ai 
bắn tôi cả”. 

Không khó khăn gì, giới giang hồ đoán ra ngay mục tiêu của 
vụ tấn công là Bugs Moran, và kẻ hưởng lợi trong vụ này, 
nếu nó được thực hiện một cách hoàn chỉnh và thành công, 
chính là AI Capone. Dù Capone lúc đó đang ở Florida còn 
McGurn thì có một chứng cứ ngoại phạm chắc chắn, cảnh 
sát và cư dân của Chicago đều hiểu cặp bài trùng này là thủ 
phạm. Song họ không thể bắt giữ chúng vì không đủ chứng 
Cứ. 

Ảnh hưởng của vụ thanh toán được tính toán kỹ này thật 


kinh khủng. Nó vượt qua ranh giới của một xì căng đan ở địa 
phương và thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Các nhà văn và 
nhà báo bắt đầu viết về AI Capone. Tác giả Bergreen viết: 
“Chưa có tên tội phạm nào giống như Capone. Hắn là kẻ lịch 
lãm, thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Hắn là người rất 
trơ tráo, tiếp tục sống trong thế giới của những kẻ giàu có, 
tiếp tục thể hiện tình yêu với gia đình mình. Hắn đóng vai 
của một nhà triệu phú có khả năng dạy cho các doanh nhân 
kinh doanh chứng khoán tại Wall Street những bài học về 
kinh doanh tại Mỹ. Không ai là không biết đến hắn”. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 7 


Tôi ra lệnh, tất cả lực lượng cảnh sát Liên bang theo dõi thật 
kỹ ông Capone và những mối liên hệ của ông ta”, Tổng 
thống Mỹ lúc ấy là Herbert Hoover đã phải phản ứng như 
vậy trước sự tự mãn của AI Capone. 

Capone đánh giá cao danh tiếng của bản thân, nhất là sau 
vụ vừa xảy ra. Hắn yêu cầu Damon Runyon làm thư ký báo 
chí cho mình. Dù sao thì công luận cũng không thể bỏ qua 
hành vi tự mãn của một tên tội phạm trắng trợn như hắn. 
Đầu tháng 3 năm 1929, Tổng thống Hoover yêu cầu Andrew 
Mellon, lúc đó làm thư ký của kho bạc Mỹ, đưa AI Capone 
vào danh sách những kẻ cần điều tra. Tổng thống muốn 
nhìn thấy Capone vào tù. Sau đó vài ngày, AI bị triệu tập tới 
toà án tại Chicago. Cho đến lúc ấy hắn dường như chưa 
nhận ra rằng cảnh sát đã tập hợp được những chứng cớ có 
giá đến mức nào. Với hắn, một việc quan trọng phải làm hơn 
việc đến nghe thẩm vấn tại toà là xử lý những kẻ có dấu 
hiệu phản lại mình. 

Nhà văn Kobler mô tả trong tác phẩm của mình sau này như 
sau: 

AI hôm nay rất vui vì mời được 3 vị khách quý tới nhà ăn tối. 
Hắn chuẩn bị một bữa thịnh soạn với rượu vang và những 
thức ăn ngon lành. Ngồi ở đầu bàn, Capone không ngớt chúc 
tụng: "Nào, chúc mừng Scalise! Chúc mừng, Anselmi! Chúc 


mừng, Giunta!" 

Đến sau nửa đêm, khi miếng bánh cuối cùng đã hết và giọt 
rượu vang cuối cùng đã được dốc tuột vào cuống họng lũ 
người háu đói, Capone đẩy ghế ra sau và từ từ đứng dậy 
khỏi bàn. Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy phòng 
ăn. Nụ cười của hắn biến mất. Không ai còn cười nữa trừ 3 vị 
khách no nê đang phải nới lỏng thắt lưng sau một bữa “thả 
giàn”. Sự im lặng tăng dân, làm các vị khách quý phải 
ngừng miệng cười. Họ đảo mắt dáo dác nhìn quanh trong khi 
Capone đang trừng trừng nhìn về phía họ. 

Những từ mà AI ném ra chắc nịch như đá: “Làm sao chúng 
mày có thể nghĩ rằng tao lại không biết gì? Làm sao chúng 
mày lại cho rằng tao có thể bỏ qua cái lỗi lớn mà tao chưa 
từng tha thứ là sự phản bội?”. 

Capone là kẻ thích làm theo lối truyền thống, cứ đãi khách 
trước rồi hành quyết sau. Các vị khách Sicilia không làm 
cách nào tự vệ được, lần lượt để mặc bộ hạ của Capone trói 
gô vào ghế. Capone đứng dậy, thong thả cầm một cây gậy 
đánh bóng chày, lững thững bước tới chiếc ghế của vị khách 
đầu tiên. Dừng lại, từ phía sau, bằng cả hai tay, AI giơ cao 
chiếc gậy và đập xuống lưng vị khách bằng tất cả sức lực 
của mình. Từ từ và có phương pháp, hắn đập nát xương vai, 
Xương tay và xương ngực của vị khách quý. Hắn bước tiếp 
đến sau ghế của vị thứ hai, rồi tới vị thứ ba... Cuối cùng, một 
trong các vệ sĩ của Capone kê súng lục vào gáy của từng 
người và bóp cò... 

Mellon, người dẫn đầu cuộc chiến chống lại Capone, đã áp 
dụng phương pháp tiếp cận trên cả hai mặt trận: tiếp tục 


thu thập đầy đủ các bằng chứng về hành vi trốn thuế của AI 
và việc hắn phạm luật cấm nấu và bán rượu. Một khi các 
chứng cứ đã được tâp hợp đầy đủ, các nhân viên của Kho 
bạc sẽ trình cho Tổng Chưởng lý Georges E.Q. Johnson và 
yêu cầu ông này ra lệnh bắt Capone cùng một số nhân vật 
chủ chốt trong mạng lưới tổ chức của hắn. 

Người có nhiệm vụ thu thập đầy đủ các bằng chứng phạm 
luật cấm nấu, bán rượu của AI Capone là Eliot Ness. Anh 
ngay lập tức thành lập một đội điều tra gồm nhưng người trẻ 
tuổi, tràn đầy nhiệt huyết như mình trong công tác chống tội 
phạm. Người nhiệt thành nhất trong số đó là Elmer Irey, 
thám tử của đội điều tra hình sự. Irey sẵn sàng thực hiện 
mọi mệnh lệnh mà Tổng thống Hoover đề ra. 

Lúc đó, Mellon vẫn còn lo rằng chưa thể kết tội Capone về 
tội phạm luật cấm nấu, bán rượu, nhưng ông tin chắc rằng 
có thể kết Capone về tội trốn thuế thu nhập. 

Ít nhất là vài tháng sau đó, Capone không hề biết rằng cảnh 
sát toàn liên bang vẫn đang tiếp tục cuộc chiến với hắn. 
Tháng 5/1929, Capone bắt đầu tham gia vào “hội nghị” của 
gangster toàn nước Mỹ, thảo luận về việc hợp tác nhằm khôi 
phục những món lợi đã mất trong thời gian qua do sự tấn 
công của cảnh sát. 

Để giảm bạo lực và bắn giết giữa các băng nhóm xuống mức 
tối đa, chúng đồng ý chia các bang của Mỹ ra thành các 
vùng ảnh hưởng riêng. Torrio được bầu làm lãnh đạo của “uỷ 
ban điều hành”, trọng tài phân xử các vụ việc và là người thi 
hành hình phạt với những kẻ phản bội. Các đại biểu tham 
gia phiên họp cũng quyết định yêu cầu Capone để lại cho 


Torrio một phần mảnh đất làm ăn hiện tại của hắn. Tuy 
nhiên, cuộc thảo luận gặp trở ngại, Capone không hề muốn 
từ bỏ vương quốc của mình hay chia xẻ nó với ai. 

Sau cuộc họp, Capone tới xem phim tại Philadelphia. Khi 
cuốn phim kết thúc, hai thám tử của cảnh sát đã bám sát 
hắn. Trong khoảng vài giờ sau đó, Capone đã bị bắt vì tội 
mang vũ khí theo người. 

Khi bị bắt, Capone tháo ngay chiếc nhẫn cưới của mình và 
đưa cho luật sư riêng để ông ta đưa lại cho anh trai hắn là 
Ralph. Thời gian đầu, hắn bị giam tại nhà tù Holmesburg, 
sau đó đến nhà trừng giới Eastern và hắn ở lại tại đó cho 
đến ngày 16/3/1930. Ralph, Jack Guzik và Frank Nitti, những 
người thân cận nhất của Capone bị toà án đưa ra xử vì các 
tội làm ăn gian lận trong thời gian này. 

Cú đánh thứ hai vào tổ chức của Capone là việc bắt Ralph 
vào tháng 10 cùng năm đó về tội trốn thuế. Để cảnh cáo các 
băng nhóm xã hội đen khác, cảnh sát đã bắt Ralph ngay tại 
một trận đấu quyền anh và giải hắn đi với chiếc còng số 8. 
Vụ bắt giữ làm tăng thêm quyết tâm của Elmer Irey, người 
đã điều tra Ralph trong nhiều năm trước đó. 

Ralph kém anh trai mình trong việc che dấu trước các nhà 
điều tra số tài sản kếch sù mà hắn có được. Kho bạc Liên 
bang Mỹ và Eliot Ness tập trung vào việc khai thác hắn. 
Điện thoại của Ralph bị nghe lén. Nels Tessem, nhân viên 
điều tra về tài chính cuối cùng đã lần ra được những vụ 
chuyển tiền mà Ralph thực hiện. Nitti và Guzik sau những vụ 
điều tra về tài chính cũng đã phải ra hầu toà về tội trốn 
thuế. 


Ness thấy đã đến lúc phải chứng tỏ với Toà Đại hình Mỹ rằng 
Capone đã vi phạm luật cấm nấu và bán rượu. Ông yêu cầu 
các nhân viên của mình tiếp tục nghe lén điện thoại của 
Ralph. Tất cả những chứng cứ mà Ness thu lượm được cho 
phép ông ra lệnh đóng cửa quán South Wabash, thuộc sở 
hữu của AI Capone. Và liên tiếp sau đó, ông đóng cửa các 
nhà chứa khác của hắn. 

Giữa tháng 3 năm 1930, Capone được tha vì “xử sự tốt”. Một 
tuần sau đó, ông Frank J. Loesch lãnh đạo Ủy ban chống tội 
ác Chicago đưa ra danh sách những tên tội phạm nguy hiểm 
nhất. Đứng đầu trong đó là Alphonse Capone, Ralph Capone, 
Frank Rio, Jack McGumn và Jack Guzik. Danh sách được tập 
hợp bởi các nhà báo và được Tổng thống J. Edgar Hoover 
duyệt giống như danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất 
của FBI. 

Từ đây, AI Capone chính thức trở thành “Kẻ thù số 1 của 
công chúng”. Sự sỉ nhục đối với AI lần này thật lớn, hắn hầu 
như không còn gì nữa trong mắt người dân Mỹ. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 8 


Trong thời gian đó, Elmer Irey tới Chicago gặp Arthur P. 
Madden và củng cố lại một lần nữa kế hoạch mà họ vạch ra. 
Để thắng về mặt pháp lý, họ phải thâm nhập vào tổ chức 
của AI Capone và tìm ra sơ hở của hắn. 

Trước khi trở lại Washington, Irey dành ra 2 ngày nghỉ tại 
khách sạn để đi bộ trong hành lang khách sạn Lexingcon và 
suy nghĩ, sau cùng ông quyết định cho 2 cảnh sát thâm 
nhập tổ chức của AI Capone. Lựa chọn đầu tiên của ông là 
Michael J. Malone, một diễn viên thượng thặng, có khả năng 
làm một người đa nghi đến đâu cũng phải tin vào mình. Anh 
có thần kinh bằng thép và rất giỏi hoá trang. Thêm vào đó, 
Malone có vẻ bề ngoài của người Địa Trung Hải, kiến thức 
khá sâu về nước Ý khiến anh trở thành một ứng cứ viên lý 
tưởng cho việc thâm nhập vào tổ chức của Capone. 

Malone, dưới cái tên De Angelo, và một mật vụ khác là 
Graziano được cảnh sát "khoác" lên lý lịch bất hảo của hai 
tên gangster. Họ phải làm việc một cách cẩn trọng vì chân 
tay của Capone không thiếu gì người có khả năng lần ra gốc 
tích của hai viên cảnh sát. Ngoài ra, tham gia trong vụ này 
còn có Frank J. Wilson, 43 tuổi, làm trung gian đưa tin cho 
De Angelo và Graziano với cảnh sát. 

Tháng 6 năm 1930, Wilson thẩm vấn một phóng viên của tờ 
Chicago Tribune là Jake Lingle, người có quan hệ với AI 


Capone. Lingle muốn có thật nhiều tiền càng tốt từ các mối 
quan hệ như vậy. Anh ta đồng ý sẽ thông báo cho Cục Tình 
báo liên bang về tất cả các hoạt động của Capone. Theo kế 
hoạch, Lingle sẽ chính thức trở thành một tình báo viên vào 
ngày 10/6, nhưng trước đó, ngày 9/6, anh ta nhận một viên 
đạn vào sau gáy. Lúc đó, Capone, đang ở nhà tại bãi biển 
Miami, khi được hỏi về Lingle đã trả lời rằng các nhà báo tốt 
hơn cả là lo việc đánh lại thế giới tội phạm bằng ngòi bút 
của mình hơn là ủng hộ cho cảnh sát. 

Trong khi đó, Mike “De Angelo” đã tới khách sạn Lexingcon 
nghỉ chân, ăn tiêu phè phỡn và dành phần lớn thời gian để 
đọc báo tại quán bar của khách sạn như một tay trùm giang 
hồ. Sự chơi nổi này cuối cùng cũng làm người của AI Capone 
chú ý. 

Chúng tìm cách tiếp cận anh. Một tên đặt câu hỏi: “Chúng 
tôi muốn biết sự thật về anh. Anh muốn có được một vị trí 
trên thị trường tại đây, nhưng làm sao chúng tôi biết được 
anh có thể làm gì cho chúng tôi?”. De Angelo trả lời: “Thực 
tế, tôi muốn có một phần thị trường nhưng cũng còn tuỳ vào 
cái giá mà các anh đặt ra. Nếu muốn nghe toàn bộ câu 
chuyện mà tôi muốn trình bày, hãy cho tôi gặp mặt đại ca 
của các anh”. 

Những tên thuộc hạ cho biết, chúng cần phải kiểm tra lại 
danh tính của anh trước khi có thể trả lời. De Angelo chờ đợi 
và rất lo sợ trong mấy ngày liền sau đó vì không biết mình 
đã bị lộ hay chưa. Sau đó vài ngày, Capone cho người mời 
anh tới dự một bữa tiệc tối. Biết rõ Capone có thể mời một 
người nào đó đến ăn tiệc rồi đập chết họ bằng một chiếc 


gậy đánh bóng chày, De Angelo đến nơi họp với tâm trạng 
lo ngại. May mắn là anh chưa bị lộ và sau cuộc họp này trở 
thành một cộng tác viên của Capone tại Cicero. 

Ngay trước khi xảy ra vụ xử Ralph Capone, De Angelo phát 
hiện ra rằng băng của Capone sẽ tập trung vào các nhân 
chứng của chính phủ. Biết tin đó, Irey tổ chức bảo vệ các 
nhân chứng rất kỹ càng. Kết quả là kẻ tình nghị bị kết án 
còn các nhân chứng thì không có ai bị “tai nạn” ngoài đường 
như những vụ án trước đó. 

Vài tháng sau, Graziano tới gặp De Angelo và nhận nhiệm vụ 
theo dõi các mối chuyển bia của Capone. Trước Giáng sinh, 
hai nhân viên an ninh này phát hiện ra một chỉ tiết trong đời 
tư của Wilson không đúng như những gì anh cho bọn tay 
chân của Capone biết. Irey vội tìm cách giao cho Wilson một 
nhiệm vụ khác, nhưng anh từ chối. Quyết tâm đó càng 
khẳng định anh muốn bắt bằng được Capone. Nỗ lực của họ 
được đền đáp bằng một cuộc nói chuyện giữa Graziano với 
một tay chân của Capone. Tên này để lộ ra một số bằng 
chứng mà hắn biết trước đó 5 năm có khả năng đưa ông 
trùm vào tù. 

Trong cả núi thông tin mà cảnh sát nhận được trong một vụ 
tấn công vào khách sạn Hawthorne xảy ra trước đó không 
lâu, người ta tìm thấy một quyển sổ lớn ghi chép các số thuế 
của cửa hàng Hawthorne Smoke Shop thời gian 1924-1926. 
Và việc mà Irey phải làm bây giờ là tìm cho được 2 kế toán 
viên đã điền vào sổ các số liệu đó. Tuy nhiên cảnh sát lo 
ngại rằng, Capone đã thủ tiêu họ trước khi những giấy tờ nói 
trên bị thu giữ. 


Graziano đã liều lĩnh tới mức hỏi thẳng bộ hạ của Capone 
xem chúng có giam giữ 2 người kế toán đó không. Bọn 
chúng cho anh biết, hai viên kế toán đó là những kẻ nghiện 
ngập và đã bỏ đi từ khi quán Smoke bị cảnh sát lục soát tên 
của chúng là Leslie Shumway và Fred Weiss. 

Từ năm 1930 cho đến khi vụ án về hắn kết thúc, Capone bắt 
đầu một chiến dịch tuyên truyền cho uy tín của bản thân 
trên một phạm vi khá rộng. Hắn vung tiền gửi lương thực 
cứu giúp những người mất việc làm trong giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế Mỹ. Trong suốt hai tháng cuối năm 1930, cơ 
sở cứu trợ của Capone cung cấp 3 bữa ăn miễn phí một 
ngày cho những người thất nghiệp. 

Đầu năm 1931, Irey phát hiện một trong 2 viên kế toán, 
Shumway, đang làm việc tại trường đua ngựa Hialeah ở 
Miami nơi Capone qua lại hàng ngày khi hắn còn ở đây thời 
gian trước. Frank Wilson tới Miami thẩm vấn Shumway và 
tìm ra người còn lại là Weiss. Wilson tìm cách đưa họ trốn 
thoát khỏi thành phố. Họ làm việc này chỉ vài phút trước khi 
một xe ôtô chở đầy những tên đâm thuê chém mướn tới tìm 
tại khách sạn. Cả hai người sau này đều chấp nhận hợp tác 
để đổi lại sự bảo vệ của cảnh sát. 

Cùng lúc đó, Eliot Ness thành công lớn trong việc theo dấu 
các nhà chứa của Capone. Ông kiếm được rất nhiều bằng 
chứng về việc vi phạm luật cấm nấu và bán rượu của Mỹ. 
Ông quyết định sẽ sử dụng những bằng chứng này tại toà để 
chống lại AI Capone nếu không kết được hắn về tội gian lận 
tài chính. 

Một người bạn của Ness từng bị giết trong các vụ bạo lực do 


Capone gây ra, vì thế điều ông mong mỏi hơn cả là tống 
được hắn vào tù và vạch trần bộ mặt thật xấu xa của hắn 
trước công luận. Trong các vụ tấn công của cảnh sát vào các 
nhà chứa vào quán rượu của Capone người ta thu được 45 
xe camion, phần lớn là còn rất mới. Với mục tiêu trưng bày 
số xe này để bán đấu giá, chính phủ đã thuê một khu đất 
lớn để đưa số xe này tới đó. Nhưng Ness lại có một kế hoạch 
hay hơn thế. 


Khuyết Danh 
AI Capone 
Phần 9 


.S Ness nảy ra ý định đánh vào lòng kiêu căng tự 
phụ của Capone, điều mà ít người nào trước đó 
dám làm. Ông cho sửa sang, đánh bóng tất cả 
những chiếc xe tịch thu được, xếp thành từng 

hàng. Sau đó, ông gọi điện tới khách sạn Lexington, trụ sở 
của Capone và yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với hắn. 
Ness nói: “Này Snorkey (cái tên chỉ những kẻ thân cận nhất 
với Capone mới được dùng để gọi hắn), tao muốn thông báo 
với mày cái này: Đúng 11h trưa nay, nhìn ra cửa sổ, mày sẽ 
thấy trên đại lộ Michigan một điều mà tao hy vọng mày sẽ 
thích”. 

“Cái quái gì thế?”, giọng nói của Capone lộ rõ vẻ tò mò. 

“Cứ xem đi rồi mày sẽ thấy”, Ness đáp, đoạn dập máy. 

Đoàn xe diễu qua trước khách sạn của Capone, trước mặt 
đám gangster tay chân của hắn. Ness có thể thấy rõ sự tức 
tối của những người đứng trên ban công căn phòng dành 
cho Capone vào lúc đó. 

Như vậy, cảnh sát đã tỏ rõ cho Capone biết họ sẵn sàng làm 
mọi điều có thể để đưa hắn ra tòa. Đó là một ngày trọng đại 
đối với Ness và thuộc cấp của ông. Ông đã thành công trong 
việc khiến Capone phải bực bội. Ngay sau khi “đoàn diễu 
hành” khuất dạng, Capone lồng lộn như phát điên trong 
hành lang khách sạn, đập phá mọi thứ hắn thấy. Ness đã 


không chỉ làm Capone tức, ông còn giáng một cú đích đáng 
vào công việc làm ăn kinh doanh của hắn. Các cuộc truy 
quét đã làm Capone mất hàng triệu USD thu nhập từ các 
quán bar, nhà chứa. 

Việc nghe lén những cuộc điện thoại của Capone cũng cho 
thấy sự lụn bại của băng tội phạm lớn này. Chúng phải giảm 
số tiền “cúng” cho các nhà lãnh đạo tham nhũng trong 
chính quyền. Bia bắt đầu được nhập khẩu thay vì mua từ các 
nguồn bán lậu trước đó. Lượng bia mà Capone bị thất thu 
một ngày là khoảng 20.000 gallon (tương đương 75.000 tít). 
Chiến dịch của chính phủ chống lại Capone kết thúc vào 
mùa xuân năm 1931. Luật pháp Mỹ quy định rằng, khi tìm 
được chứng cứ thì phải xét xử, không được để vụ án kéo dài 
quá 6 năm. Và vì thế các chứng cứ về vụ án của AI Capone 
được thu thập từ năm 1924 phải được đưa ra làm căn cứ xét 
xử xong trước ngày 15/3/1931. 

Ngày 13/3, Tòa đại hình liên bang họp về việc chính quyền 
Mỹ buộc tội Capone trốn 32.488 USD tiền thuế trong năm 
1924. Tòa quyết định khởi tố hắn, nhưng không thông báo 
tin này ra ngoài. 

Ngày 5/6, Tòa đại hình họp trở lại và buộc Capone 22 tội, 
chủ yếu là trốn thuế với số tiền lên tới 200.000 USD. Một 
tuần sau đó, lời buộc tội thứ ba được đưa ra dựa vào những 
chứng cứ đã thu thập được của Ness và cộng sự. 

Capone và 68 thủ hạ của hắn bị cáo buộc đã vi phạm luật 
Volstead hơn 5.000 lần. AI sẽ bị xử về tội trốn thuế, tiếp theo 
là về tội vi phạm luật cấm nấu và bán rượu. Nếu bị kết án 
với đủ bằng chứng, Capone nhiều khả năng phải chịu 34 


năm tù. Thấy rõ trước tương lai không mấy sáng sủa của 
thân chủ, các luật sư của Capone đã gặp và đưa ra một đề 
nghị với công tố viên Johnson: Capone sẽ nhận tội để đối lấy 
việc hắn được xử một mức án nhẹ. Johnson, trước đó đã 
thảo luận việc này với Irey và Giám đốc mới của Kho bạc Mỹ 
là Ogden Mills, chấp nhận đề nghị này và cho biết Capone 
sẽ phải chịu mức án 2-5 năm. 

Tại sao chính quyền Mỹ, sau bao nhiêu cố gắng, lại chấp 
nhận dành cho Capone một mức án nhẹ như vậy? 

Đầu tiên, đó là vì cảnh sát không thể chắc chắn rằng hai 
nhân chứng Shumway và Reiss có thể sống tới khi vụ án 
được xử xong. Capone đã ra giá cho mạng của hai người này 
là 50.000 USD/ người. Người ta cũng lo ngại, nếu kéo dài vụ 
án quá 6 năm thì Tòa đại hình Mỹ sẽ không chấp nhận. Lý do 
cuối cùng, chính quyền Mỹ sợ rằng nếu để vụ án kéo dài quá 
lâu thì cả các quan chức tham gia xét xử của Tòa đại hình 
cũng sẽ bị bọn tội phạm mua chuộc. 

Tin tức về vụ thỏa thuận giữa Capone và chính quyền Mỹ lan 
ra bên ngoài làm giới báo chí vô cùng tức giận. 

Capone tỏ ra rất vui vẻ khi hắn ra tòa vào ngày 16/6/1930. 
Vì hắn mau mắn nhận tội trước tòa nên thẩm phán 
Wilkerson quyết định sẽ tuyên án hắn vào ngày 30/6. 
Capone sau đó đã khoe khoang trước báo giới rằng hắn ta 
đang xem xét đề nghị của một hãng phim về việc làm phim 
dựng lại cuộc đời của hắn. Hắn tỏ ra rất lạc quan yêu đời khi 
đứng trước Tòa đại hình để nhận lấy bản án. Tuy nhiên, 
Thẩm phán Wilkerson lại dành cho AI một bất ngờ khá lớn. 
Ông tuyên bố không chấp nhận Capone nhận tội. Hắn phải 


rút lại lời thú tội của mình và chờ đến lúc bị đem ra xét xử 
vào ngày 6/10 năm đó. 

Mùa hè năm ấy, Capone vẫn nghỉ tại khu nhà của mình ở 
Lansing, bang Michigan. Bộ hạ của hắn tíu tít lên danh sách 
những người có khả năng xuất hiện trong ban hội thẩm và 
tìm cách mua chuộc họ. Nhưng nỗ lực của chúng đã thất bại 
trước những người kiên quyết thực thi pháp luật. Ngày 
6/10/1931, 14 thám tử áp giải Capone ra trước tòa. Các biện 
pháp an ninh trong khu vực xét xử được tăng cường. Capone 
được đưa vào tòa qua một hành lang ngầm dưới đất rồi tới 
một chiếc thang máy chở hàng. 

Tên trùm thế giới tôi phạm của Mỹ mặc một chiếc áo màu 
xanh nhạt. Lần này hắn xuất hiện trước tòa, tay không hề 
đeo những trang sức đắt tiền. Các báo đều cử những phóng 
viên xuất sắc nhất của mình đến đưa tin về vụ xử án. Câu 
hỏi được đưa ra nhiều nhất là: “Ông có lo sợ không?”. 
Capone trả lời, với một nụ cười nhẹ: “Lo sợ ư? Ai mà không 
lo lắng cơ chứ?”. Bergreen sau này nhận xét rằng, đến lúc 
đó, Capone vẫn tin rằng người của mình đã lo lót được hết 
với ban hội thẩm và hắn chỉ việc ra trước tòa với một thái độ 
lịch sự nhã nhặn, cho đến khi được tuyên bố trắng án. Hắn 
nghĩ mình sẽ thắng; phát biểu trước báo giới, hắn tuyên bố 
sẽ không hận thù gì họ, hắn hiểu họ phải làm việc của mình. 
Đoàn thẩm phán gồm Tổng chưởng lý Georges E. Q. 
Johnson, một người cao lớn đeo cặp kính gọng sắt, và các 
thẩm phán Samuel Clawson, Jacob Grossman, Dwight Green 
và William Froelich. Một nhà báo so sánh đây là cuộc đối đầu 
trực tiếp giữa Johnson và Capone. Ông nhận xét: “Khuôn 


mặt nặng nề nhâng nháo của Capone, những nếp thịt nổi gồ 
lên sau lần cổ áo của hắn như đối lập lại hoàn toàn với vẻ 
gày gò của jJohnson và sự khô cứng trong từng cử động của 
người thực thi pháp luật”. 

Thẩm phán Wilkerson xuất hiện, ông không đội bộ tóc giả 
thường được dùng trong các vụ xử. Ông làm cả phòng xử án 
phải sững sờ khi tuyên bố: “Thẩm phán Edwards đang phải 
điều hành một vụ xử án diễn ra ngày hôm nay. Hãy đưa ban 
hội thẩm của tôi tới cho ông Edwards và đưa ban hội thẩm 
của ông ấy sang chỗ tôi”. Capone và luật sư của hắn là Me 
Michael Ahern hoàn toàn bất ngờ bởi ban hội thẩm mới gồm 
toàn những người chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách 
mà thuộc hạ của hắn đã mua chuộc. 

Ngày 17/10, Johnson đặt bản tóm tắt những cuộc tranh luận 
trước mặt ban hội thẩm. Sau khi thông báo những gì mà vụ 
xử sẽ giải quyết, ông tập trung vào Capone: 

Tôi khá ngạc nhiên về cách thức mà bị cáo đã sử dụng để 
tạo ra một huyền thoại quanh cá nhân ông ta. Ông ta là ai 
mà trong từng ấy năm đã kiếm được nhiều tiền như vậy? 
Phải chăng ông ta may mắn đào được một kho vàng ở một 
chân trời nào đó? Phải chăng ông ta là Robin Hood như 
những thuộc hạ của ông ta miêu tả? Nhưng ông ta có phải là 
Robin Hood thật sự hay không nếu ông ta mua một chiếc 
nhẫn kim cương giá 8.000 USD, và ăn một bữa trưa giá 
5.000 USD? Số tiền đó có đến với những người nghèo hay 
không? Không, nó đi tới lâu đài tại Palm Island. Phải chăng 
ông ta mua chiếc áo sơ mi giá 27 USD để tặng cho những 
người đang phải run rẩy tại khu Wacker tránh cái lạnh ban 


đêm? Không. 

Tại bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ thời điểm nào, đã bao giờ ông ta 
xuất hiện trong những công việc làm ăn có danh tiếng? Giờ 
đây ông ta đang có mặt trong tòa án với chiếc thắt lưng 
đính kim cương, với chiếc áo sơ mi giá 27 USD, những đồ 
đạc đắt tiền trong căn hộ của ông ta, và khoản 116.000 USD 
chỉ là để sửa chữa lại căn nhà mà ông ta đang ở. Dù vậy, 
luật sư của ông ta vẫn sẽ nói cho chúng ta biết rằng ông ta 
không có một khoản thu nào như vậy cả! 

Chiều tối ngày thứ bảy, 17/10/1931, sau 9 giờ nghị án, 
Capone bị tuyên là có tội trốn thuế. Đúng một tuần sau đó, 
thẩm phán Wilkerson tuyên án Capone 11 năm cấm cố, phạt 
tiền 50 triệu USD và phải trả 30.000 USD phí tòa án. Ông 
cũng từ chối việc đưa Capone tới nhà tù tại Cook mà chuyển 
hắn tới nhà tù liên bang tại Atlanta. 

Báo New York Times sau đó tả lại: “Capone cố gắng cười, 
nhưng đó là một nụ cười gượng gạo. Hắn liếm cặp môi dày 
của mình, ngồi bồn chồn trên ghế. Hắn ăn nói lúng búng. Cố 
tỏ ra thản nhiên, nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân 
hơn được nữa và dường như muốn nổ tung lên vì tức giận. 
Những ngón tay run rẩy của hắn nắm ra sau lưng, vặn vẹo”. 
Khi Capone rời khỏi tòa án, một sĩ quan tiến tới tước hết mọi 
thứ hắn sở hữu để chính quyền trừ vào khoản tiền mà hắn bị 
phạt do trốn thuế. Capone mất hết bình tĩnh, hắn xông vào 
tấn công người cảnh sát, nhưng bị những cảnh sát khác ở 
xung quanh giữ chặt tại chỗ. 

Lời cuối cùng Capone nói với Ness khi ra khỏi tòa: “Vậy đó, 
tôi đang trên đường để đi thi hành bản án 11 năm. Tôi phải 


tuân theo thôi, tôi không cảm thấy hận thù ai hết. Có những 
người may mắn, nhưng tôi thì không. Dù sao thì công việc 
cũng khiến tôi phải chi quá nhiều tiền bạc, lúc nào cũng 
phải hối lộ cho các phi vụ buôn xe và bia. Họ làm cho chúng 
trở nên đúng luật là phải thôi”. 

Ness trả lời trước khi quay đi: “Và nếu nó được thực hiện 
đúng luật, thì ông chẳng còn việc gì phải làm với nó nữa”. 
Capone bắt đầu cuộc sống của một tù nhân trong Viện trừng 
giới tại Atlanta và ngay lập tức có lời đồn rằng hắn sống tại 
đó xa hoa như một ông hoàng. Tuy có những lời phóng đại 
về điều đó, nhưng quả thực Capone sống khá hơn hẳn 
những tù nhân khác vì hắn có rất nhiều tiền nhét trong cán 
một chiếc vợt tennis mà hắn mang theo mình. Ngoài ra, hắn 
còn nhận được sự tiếp tế từ phía những tay chân cũ của 
mình ở bên ngoài. 

Năm 1934, Tổng chưởng lý Homer Cummings quyết định 
dùng nhà tù trên đảo Alcatraz làm nơi giam giữ những tên 
tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ. Trong một bài phát biểu 
trên đài phát thanh, ông thông báo: “Đây là nơi thích hợp để 
những tên bất hảo trong số tù nhân không ảnh hưởng tới 
những người tù khác”. 

Tháng 8/1934, Capone được chuyển tới nhà tù Alcatraz, 
những ngày sống an nhàn của hắn đã chấm dứt. Trong cảnh 
thiếu thốn, những căn bệnh hoa liễu mà hắn mắc phải từ khi 
còn rất trẻ mau chóng chuyển thành bệnh nặng, tàn phá hệ 
thần kinh. Đến năm 1938, Capone đã rất yếu và đôi khi 
không nhận thức được sự vật xung quanh. Vì cư xử tốt nên 
trong năm cuối thời hạn thi hành án (đã được giảm xuống 


còn 6 năm, 5 tháng), hắn được chuyển tới khu bệnh viện 
trên đảo để chữa bệnh. Tháng 11/1939, Capone mãn hạn tù. 
Hắn được vợ là Mae đưa tới bệnh viện tại Baltimore. Hắn 
nằm điều trị tại đây cho đến tháng 3/1940. 

Trong những năm sau đó, Capone sống trong lâu đài tuyệt 
đẹp của mình trên đảo Palm. Sức khỏe của hắn suy yếu dần. 
Mae ở lại cùng Capone cho đến lúc hắn chết vì một cơn đau 
tim vào ngày 25/1/1947, trong vòng tay người thân. 

Sau này, nhà nghiên cứu Begreen đã nhận xét về hắn: “Suốt 
48 năm của cuộc đời mình, Capone đã để lại dấu ấn không 
thể phai mờ trong thế giới ngầm của Chicago. Hắn là tên tội 
phạm nổi đình nổi đám nhất trong con mắt của người dân 
Mỹ. Có thể danh tiếng của hắn qua khá nhanh, nhưng chính 
hắn là kẻ đã tạo ra hình thức tội phạm có tổ chức dưới dạng 
những doanh nghiệp lớn”. 

Xuân Tùng dịch 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Xuân Tùng dịch 

Nguồn: VNExpress 

Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


